Triển vọng về sự phát triển 
của đạo Phật trên thế giới 
vào thể kỷ 21 

Mật Nghiêm 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Triển vọng _ về sự phát triển của đạo Phật trên thế giới vào 
thế kỷ 21 











Mật Nghiêm 


Triển vọng về sự phát triển của đạo Phật trên thế giới vào 
thế kỷ 21 


(Bài Thuyết Trình do Cư Sĩ MẬT NGHIÊM trình bày trong Đại 
Hội Thường Niên Tổng Hội Cư Sĩ ngày 10-3-2002) 

I. THỰC TRẠNG CỦA NHÂN LOẠI NGÀY NAY.- 

Nhân loại vừa bước qua năm 2002 để thật sự vào thời kỳ bắt 
đầu của Thế Kỷ 21. Thế Kỷ 20 đã qua đi với những buồn vui 
và lo âu, khắc khoải. Buồn vì hai trận Thế Chiến đau thương, 
tang tóc kéo theo 51 triệu người bỏ mạng. Vui vì khoa học 
đã tiến được một bước dài làm đổi thay cuộc sống loài 
người. Lo âu vì sợ năm 2000 tận thế bởi một niềm tin mù 
quáng đe dọa. Khắc khoải vì sợ biến cố Y2K làm đảo lộn 
những dữ kiện tin học. Thế rồi, tất cả đã qua đi như mây 
bay, như gió thoảng để trời xanh, nắng đẹp vẫn tô điểm địa 
cầu. 

Nhìn lại lịch sử thế giới, khoảng 150 năm qua khoa học đã 
tiến một cách vượt bực làm thay đổi cả bộ mặt địa cầu. 
Nhân loại ngày nay đang bước vào thời đại văn minh tin học, 
mang theo những tiến bộ khoa học kỹ thuật lớn lao đang 
làm thay đổi cuộc sống con người. Những đặc điểm mà khoa 
học đã đem đến cho chúng ta khác với cha ông mình thuở 
trước gồm những điểm sau đây: 

Thứ nhất: Rút ngắn thời gian di chuyển từ nơi này đến chỗ 
kia bằng các phương tiện vận chuyển tân tiến thay vì ngày 
xưa phải dùng ngựa, xe hay thuyền. 

Thứ hai: Thu hẹp không gian nhờ những phương tiện khoa 


học điện tử truyền thông như truyền hình, truyền thanh, 
Internet khiến mọi người xích lại gần nhau qua âm thanh và 
ánh sáng. Ngày nay một việc xảy ra cách ta hàng vạn dặm 
có thể chỉ trong vài phút đã hiện ra trước mắt ta nhờ ở 
truyền hình, nhờ vào phương tiện truyền thông, Radio và 
Internet. 

Thứ ba: Khoa học đã mở rộng tầm nhìn của con người ra 
ngoài vũ trụ bao la để ngày nay xác nhận được ngoài địa 
cầu của chúng ta với giải Ngân Hà, còn nhiều Thiên hà khác 
gồm hàng triệu triệu vì sao, giống với cái nhìn nói trong kinh 
điển Phật Giáo là có hằng sa thế giới quanh ta, chứ không 
phải chỉ có Thiên Đường, Địa Ngục và Trái đất như niềm tin 
cổ xưa của những người theo Nhất thần giáo hiện còn 
truyền bá đến ngày nay. 

Thứ tư: Khoa học đã tìm ra được những vận chuyển trong 
con người, với những đổi thay của các tế bào giúp cho y 
khoa cách chữa bệnh và chuyển đổi cơ thể với hai thành 
công vô cùng quan trọng, đó là: 

1.- Khoa học gia lan Wilmut thuộc Scotland đã thí nghiệm 
thành công phương pháp "Nhân bản vô tính" tạo được con 
cừu Dolly vào năm 1997, 

2.- Tiến Sĩ Francis Collins đã công bố "bản đồ Gene" của con 
người vào năm 2000 nghĩa là đi sâu vào sự cấu tạo về thể 
chất con người, từ đó có thể làm thay đổi sự sống của người 
đời. 

Bốn điểm tổng quát vừa kể trên đã nói lên bước tiến dài của 
khoa học đối với đời sống nhân loại. Trên đây là kể công của 
khoa học, giờ ta thử khách quan nhận xét xem khoa học gây 


những tổn hại gì? Thật ra chúng ta được hưởng những tiến 
bộ của khoa học thì cũng phải chịu những tác hại của nó. 
Sau đây là những ảnh hưởng vật chất do nền khoa học gây 
nên: 

- Một là "Làm ô nhiễm môi sinh". Trên không là những khí 
thải do xe cộ và các nhà máy xả ra. Dưới nước là nước bẩn 
từ các nhà máy, loại nước thải công nghiệp có độc tính lớn 
đi theo đường cống chảy vào các sông ngòi rồi ra biển. Ở 
mặt đất thì các loại phân đạm, các thuốc trừ sâu, diệt cỏ 
làm đất bị ô nhiễm nên dần dần mất đi mầu mỡ, trở nên khô 
cằn sẽ gây những hậu quả là cây cối và người bị nhiễm độc. 
Ấy là chưa kể những loại rác công nghiệp tức là các thứ phế 
thải từ các nhà máy đổ ra sông hay chôn trên đất. 

- Hai là "Làm tăng nhiệt độ trái đất và khiến thời tiết thay 
đổi bất thường". Đó là kết quả của vấn đề sử dụng quá 
nhiều chất hóa học tạo nên hiện tượng "Hiệu ứng lồng kính" 
và "Thủng tầng Ozone". Ảnh hưởng của vấn đề này sẽ làm 
thay đổi khí hậu, tạo sự thiếu quân bình sinh thái nguy hại 
cho đời sống con người. 

- Ba là "Làm chậm mức phát triển tự nhiên của các loại thảo 
mộc và làm diệt chủng một số sinh vật trên rừng và ngoài 
biển". Một số thú vật trên rừng ngày càng trở nên quí hiếm 
vì ít sinh sản do ảnh hưởng môi sinh và khí hậu, còn các loài 
thủy sản thì vì nước bị nhiễm độc và người ta đánh bắt quá 
nhiều. 

- Bốn là "Phục vụ cho chiến tranh, phá hoại sự an bình và ổn 
định xã hội". Ngày nay khoa học ngày càng tạo ra những 
loại vũ khí giết người hàng loạt như bom hạch nhân, bom 


khinh khí, và các loại vũ khí sinh học, hóa học dùng cho mục 
tiêu quân sự, sát hại lẫn nhau. 

Trên đây là 4 điểm tác hại của khoa học vào đời sống vật 
chất, bây giờ chúng ta xét sang các tác hại của khoa học lên 
đời sống nhân loại về mặt tinh thần, cũng gồm 4 điểm. 

Một là: Tạo cho thế giới một quan niệm sống chạy theo 
hưởng thụ vật chất, lao mình vào sự kiếm tiền, đánh giá 
giàu nghèo bằng mức tiêu xài, phung phí tài nguyên mà 
quên đi đời sống tinh thần, đạo đức và lý tưởng. 

Hai là: Làm lung lay hầu hết các truyền thống tôn giáo vì 
giới trẻ ngày nay tin vào khoa học hơn là các giáo điều tôn 
giáo. Tin khoa học hơn thần linh. 

Ba là: Tạo nên một sự mất quân bình trong con người giữa 
tinh thần và thể xác, nên con người thời nay thường mang 
bệnh trạng về tâm lý và tâm thần mà tự mình không biết, 
đến độ có những hạng người lao vào hưởng thụ, có những 
người luôn bị trầm cảm "stress" vì làm việc quá độ, có khi 
chán nản cả ngay cuộc sống hiện thời. 

Bốn là: Các tôn giáo cũ đang bị suy thoái, nhiều tôn giáo 
mới mọc lên nhằm đáp ứng những thao thức của con người, 
chỉ để xoa dịu tâm lý chứ không đi đến những lợi ích tinh 
thần thật sự, đôi khi chỉ để phục hồi niềm tin nơi Thượng Đế 
mà khoa học đã cho là không có Thượng Đế, Thượng Đế chỉ 
là giả tưởng. 

Từ bốn điểm tinh thần vừa phân tích, chúng ta sẽ tìm hiểu 
về đời sống của các tôn giáo hiện thời ra sao. 

II. HIỆN TRẠNG CÁC TÔN GIÁO TRÊN THẾ GIỚI.- 

Vì các tôn giáo được đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần 


của con người, mà tỉnh thần mỗi người ở một mức độ khác 
nhau, đòi hỏi những đáp ứng khác nhau cho nên ngày nay 
trên thế giới có đến hàng vạn tôn giáo khác nhau, nhưng 
chúng ta chỉ bàn đến ở đây về một vài tôn giáo lớn mà trong 
đó Đạo Phật là một. Nếu dựa vào số lượng tín đồ để xếp 
hạng thì hiện nay Đạo Thiên Chúa đứng đầu, kế đến Đạo 
Hồi, rồi Ấn Độ Giáo sau mới tới Đạo Phật. Theo bảng thống 
kê của Văn Phòng Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới ở Âu Châu, 
công bố năm 2000 thì trên toàn cầu Đạo Phật có khoảng 
hơn 400 triệu, đông nhất tại Á Châu với số lượng 387 triệu 
170 ngàn tín đồ. Tại các châu khác như Âu, Mỹ, Phi thì Phật 
Giáo ngày nay đã được nhiều người biết đến, so với cách 
đây nửa thế kỷ. Hình ảnh của các Tu Sĩ Phật Giáo - đặc biệt 
là các vị Sư Tây Tạng - đã được dân chúng Âu Mỹ tiếp nhận 
với nhiều cảm tình chứ không lạnh nhạt, thờ ơ như thuở 
trước kia. Cho đến hôm nay Đạo Phật đã có mặt ở khắp thế 
giới và đang bắt đầu phát triển trên những đất mới. 

Trước khi bàn riêng về Đạo Phật, ta phải nhìn qua bức tranh 
toàn cảnh của các tôn giáo trên thế giới. Nếu chúng ta nhìn 
vấn đề tôn giáo bằng con mắt nghệ nhân thì ta đánh giá tôn 
giáo về mặt xây dựng xã hội, làm đẹp cuộc đời, cho người 
bớt khổ và đem đến an vui, hạnh phúc. Với chức năng đó thì 
tôn giáo lúc nào cũng là những bông hoa đẹp tô điểm cho 
đời, làm đẹp nhân sinh. Các tôn giáo lớn hiện có mặt trên 
địa cầu này có số tín đồ đông đảo phần lớn đều đã trải qua 
hàng ngàn năm lịch sử dựng Đạo, giúp đời. Trong quá trình 
đó, sự hiện hữu ngày nay là hậu quả của những hoạt động 
trong thời gian qua hay nói khác đi hệ quả của vấn đề tôn 


giáo của thế kỷ này là những gì tác động từ thế kỷ trước. 
Nhìn vào lịch sử, trong Thế Kỷ 20, các tôn giáo lớn đều gặp 
những thử thách không nhỏ bởi các chế độ chính trị, các 
trào lưu tư tưởng, các chủ thuyết, ngoài ra còn sự tranh 
chấp giữa đạo này với đạo khác, gây nên bạo động, xô xát, 
có khi tiến đến chiến tranh. Lược qua hai thập niên sau cùng 
của Thế Kỷ 20, ta thấy có khoảng 10 cuộc chiến mang tính 
tôn giáo: 

Thứ nhất phải kể cuộc chiến ở Bắc Ái Nhĩ Lan giữa những tín 
đồ Tin Lành và Thiên Chúa Giáo thuộc La Mã đã kéo dài 
hàng thế kỷ. 

Thứ hai: Cuộc chiến Bosnia và Kosovo giữa người Albania 
theo Hồi Giáo và người Serbia theo Chính Thống Giáo, cuộc 
chiến này còn mang thêm tính sắc tộc nữa. 

Thứ ba: Cuộc chiến Croatia giữa những người theo Thiên 
Chúa Giáo La Mã và Hồi Giáo. 

Thứ tư: Cuộc chiến ở Nam Sudan giữa những tín đồ Thiên 
Chúa Giáo La Mã và các tín đồ Hồi Giáo. 

Thứ năm: Cuộc chiến giữa người Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi Giáo 
và người Hy Lạp theo Chính Thống Giáo tức Thiên Chúa 
Giáo, ở đảo Cyprus. 

Thứ sáu: Cuộc chiến ở Kashmir giữa những người theo Hồi 
Giáo được Pakistan hỗ trợ với những người theo Ấn Độ Giáo 
được Ấn Độ hậu thuẫn. 

Thứ bẩy: Cuộc chiến ở Ambon, Indonesia giữa những người 
Hồi Giáo và tín đồ Thiên Chúa Giáo. Trước đó là cuộc chiến 
tại Đông Timor cũng của hai tôn giáo này. 

Thứ tám: Cuộc chiến ở Sri Lanka giữa chính quyền theo Phật 


Giáo và phe Ấn Giáo đòi ly khai gọi là Hổ Tamil. 

Thứ chín: Cuộc chiến tại Afghanistan trước đây giữa hai phe 
Hồi Giáo Taliban và Liên Minh Phương Bắc, nay là cuộc chiến 
chống khủng bố. 

Thứ mười: Cuộc chiến tại Philippines giữa chính phủ theo 
Thiên Chúa Giáo La Mã và lực lượng Hồi Giáo gọi là Moro. 
Hiện nay đang có cuộc chiến tiêu diệt nhóm Abu Sayab theo 
Hồi Giáo, được coi như thành phần khủng bố có liên lạc với 
tổ chức khủng bố quốc tế AI Qaeda. 

Mới đây nhất là cuộc xung đột tôn giáo đẫm máu tại Ấn Độ 
khởi đầu từ ngày 27-2-2002 giữa những người theo Hồi Giáo 
và những tín đồ Ấn Độ Giáo, chỉ trong vòng một tuần lể mà 
có tới 700 người chết và nhiều nhà bị đốt cháy tại bang 
Gujarat. 

Trên đây là những xung đột tôn giáo đã xảy ra và có cái 
đang còn tiếp diễn, cho đến hiện nay. Sở dĩ các cuộc chiến 
do động cơ tranh chấp tôn giáo được kể đến đầu tiên, trong 
phần nhận định tình hình các tôn giáo, là để chúng ta cùng 
thấy sự bất ổn của thế giới ngày nay không chỉ vì chính trị 
và kinh tế mà cả vì tôn giáo nữa. Ngoài ra còn một mặt khác 
mà chúng ta cần để ý là chính trị đôi khi lợi dụng chiêu bài 
tôn giáo hay khoác lên cái mũ tôn giáo để mà tiến hành 
tranh chấp quyền lợi. 

Trở lại vấn đề thuần túy tôn giáo thì một điều mà mọi người 
đều thấy, nhưng lại không dám can thiệp hay không đủ 
thẩm quyền để xen vào, đó là sự tranh chấp giữa các phe 
phái trong cùng một tôn giáo, hoặc giữa tôn giáo này với tôn 
giáo khác, ấy là chưa kể những lục đục xảy ra trong cùng 


một phái. Để dẫn chứng cụ thể ta thấy trong Thiên Chúa 
Giáo gồm bốn phái lớn đó là Ki Tô La Mã, Chính Thống Giáo, 
Anh Quốc Giáo và Tin Lành, các phái này tuy cùng một gốc 
nhưng có đường lối riêng, tổ chức riêng và quyền lợi riêng, 
khi đụng chạm quyền lợi thì vẫn chống đối nhau dù là cùng 
thờ một Chúa. Điển hình ta có thể kể hiện nay ở bên Nga là 
lãnh thổ của Chính Thống Giáo, ở đó có luật cấm không cho 
Thiên Chúa Giáo La Mã truyền đạo. Rồi phái Thiên Chúa 
Giáo La Mã công khai chống Tin Lành như ở Ái Nhĩ Lan v.v... 
Về tranh chấp trong cùng phe phái thì như Tin Lành gồm 
trên 200 hệ phái , cũng khó nhất trí về mặt quyền lợi thì nói 
gì đến đồng tâm. Bên Hồi Giáo thì hai phe Shiite và Sunni 
chống nhau dữ dội có khi tiến đến đổ máu. Đạo Phật thì tuy 
không tranh chấp đến độ xung đột đổ máu, nhưng sự kiến 
chấp về Đại Thừa, Tiểu Thừa hay các hệ phái cũng khiến 
Phật Giáo ngấm ngầm có sự phân hóa. 

Bây giờ, điểm lại tình hình các tôn giáo hiện thời, về hình 
thức và tổ chức thì có khá nhiều, nhưng về thực chất đem lại 
hạnh phúc và phục vụ nhân sinh thì quá hiếm. Cuộc sống 
quay cuồng của xã hội ngày nay và quan niệm chạy theo 
vật chất cùng sống hưởng thụ đã khiến con người thời đại 
ngày càng xa Đạo. Trong thế kỷ qua, các Đạo lớn đều gặp 
những thử thách và những thăng trầm không nhỏ. 

Đạo Thiên Chúa gặp đại nạn ở nước Nga và các nước Đông 
Âu theo Cộng Sản bị cấm không cho bành trướng khoảng 
thời gian trên dưới nửa thế kỷ. Ở Trung Đông thì bị Đạo Hồi 
lấn át. Ở Tây Âu thì tín đồ bị khủng hoảng niềm tin, bị khoa 
học đánh đổ hoàn toàn quan điểm về vũ trụ do Thiên Chúa 


sáng tạo, khi đưa ra thuyết "Big Bang", đồng thời công bố 
thuyết tiến hóa Darwin chứng minh rằng con người từ loài 
vật chuyển hóa thành chứ không phải do Thiên Chúa nặn ra, 
quan điểm này đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II đồng ý 
và công khai chấp nhận, đó là một thay đổi lớn về mặt tín 
điều của Giáo Hội Công Giáo La Mã. Ngày nay khoa học 
chứng minh thuyết Darwin cũng sai rồi. Theo nhận định của 
báo Le Nouvel Observateur thì tình trạng người đi lễ nhà thờ 
cũng như các tu sĩ Công Giáo ngày một giảm sút ở Âu Châu. 
Trong khi đó Đạo Tin Lành phát triển vì nhiều người đổi đạo 
từ Công Giáo sang Tin Lành. Tình trạng này càng rõ hơn ở 
Châu Mỹ La Tinh đến độ vào đầu năm 1996 trong chuyến 
công du Nam Mỹ, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói nặng 
phái Tin Lành Pentecostal là "những con chó sói đói" đã 
cướp tín đồ của Đạo Công Giáo, làm xôn xao dư luận mà báo 
Newsweek phát hành ngày 12-2-96 đã đăng tải. Ở Á Châu 
Đạo Tin Lành cũng phát triển mạnh hơn Công Giáo, còn ở 
Trung Đông thì Đạo Hồi lấn át hầu hết tất cả các Đạo khác. 
Đạo Phật tại Á Châu trong suốt chiều dài của Thế Kỷ 20 
cũng gặp những khó khăn, không chỉ với sự bành trướng của 
chế độ Cộng Sản ở Trung Hoa và Việt Nam, mà còn gặp sự 
phát triển của các tôn giáo khác dựa vào hậu thuẫn chính trị 
và tiền bạc để thu phục tín đồ. Hơn thế nữa, Đạo Phật trong 
tinh thần không tranh chấp, hướng vào nội tâm tự tu tự 
chứng, trong một xã hội đua chen lại chạy theo bề ngoài thì 
dĩ nhiên không phát triển mạnh được, nên gần như bị dậm 
chân tại chỗ. 

Trên đây là vài nhận xét khái quát về vấn đề tôn giáo hiện 


nay. Bây giờ nếu muốn bàn về triển vọng của Phật Giáo 
trong thế kỷ 21 thì ta phải xét qua xu hướng tỉnh thần của 
nhân loại vào thời điểm hiện nay.. 

lII. HƯỚNG TINH THÂN ĐÒI HỎI CỦA NHÂN LOẠI. 

- Văn minh nhân loại trong hơn một thế kỷ qua đã phát triển 
mạnh dựa vào khoa học kỹ thuật, theo hướng xây dựng 
hạnh phúc con người bằng hưởng thụ vật chất. Từ chiều 
hướng đó cả thế giới ngày nay được hình thành theo mô 
thức xã hội tự do kinh tế, đánh giá bằng công nghiệp sản 
xuất và mức độ tiêu thụ. Con người thời nay ở tại các nước 
tiến bộ là con người phải xài nhiều, giá trị được tính bằng 
tiền bạc và mức tiêu dùng. Thí dụ cụ thể ngay tại Hoa Kỳ 
này, người được coi là có "good credit" là người phải tiêu xài, 
có "credit card", phải mắc nợ nhà băng mà trả sòng phẳng. 
Trong chiều hướng đó, con người đã bị tiêu chuẩn hóa bằng 
tiền bạc, bị thương mại hóa về giá trị cùng địa vị, bị cơ giới 
hóa cả xã hội, bị điện toán hóa đầu óc và sau cùng bị máy 
móc hóa ngay đời sống mọi người. Nhìn theo con mắt nhận 
định của Phật Giáo thì con người thời nay đang chạy theo 
hình tướng, đang sống theo bề ngoài nên tâm luôn động và 
thường đánh mất mình ngay trong cuộc sống. Cho nên, 
nhân loại ngày nay mang hai căn bệnh thời đại về mặt tinh 
thần, đó là: 

- Thứ nhất: Sự bất an tinh thần. 

- Thứ hai: Khủng hoảng niềm tin nơi các tôn giáo truyền 
thống. 

Về căn bệnh thứ nhất hiện đang trùm khắp địa cầu, nhất là 
sau vụ khủng bố tại Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Người ta 


cảm thấy bất an vì ngày nay ở bất cứ đâu cũng có thể bị tấn 
công bởi những kẻ ác. Mục tiêu của họ không chỉ là những 
kẻ đối đầu mà ngay cả dân lành vô tội. Hơn thế nữa, chưa 
bao giờ cuộc sống của nhân loại bất an như ngày nay vì vũ 
khí giết người hàng loạt không còn bí mật, không còn khó 
chế tạo nữa, các nước nhỏ hay thậm chí đến một tổ chức 
cũng có thể mua được loại vũ khí này. Người ta càng bất an 
hơn, nếu biết rằng những kho vũ khí của Mỹ và Nga có thể 
phá hủy cả địa cầu này. Chưa bao giờ nhân loại đứng bên bờ 
vực của sự tự hủy diệt như bây giờ. Mạng lưới Internet vào 
mỗi gia đình đã mở rộng tầm nhìn ra thế giới, nhưng cũng 
tạo sự bất an không nhỏ. Vì vậy cho nên con người phải đi 
tìm về chỗ an bình, chỗ dựa tỉnh thần là tôn giáo. 

Về căn bệnh thứ hai "Sự khủng hoảng niềm tin nơi các tôn 
giáo" như vừa phân tích ở trên, vì con người mải chạy theo 
vật chất nên mất quân bình về tinh thân, nhưng khi họ đi 
tìm nơi nương tựa là tôn giáo, thì lại gặp phải vấn để "mất 
niềm tin". Sở dĩ người ta mất niềm tin là vì tôn giáo đã 
không đáp ứng được những nhu cầu tinh thần mà họ mong 
muốn. Nhu cầu tinh thần của người đời rất giản dị chỉ mong 
muốn một cuộc sống hạnh phúc, an vui và những an ủi khi 
khổ đau hoạn nạn. Chức năng của tôn giáo là phụng sự 
nhân sinh đem lại an bình, hạnh phúc, kiến tạo một xã hội 
tốt đẹp để mọi người được sống trong sự thương yêu, hòa 
hợp, trong một trật tự không bị áp chế bởi giáo điều, hay 
quyền lực. Nhưng hầu hết các tôn giáo đương thời không 
làm tròn chức năng đó. Tôn giáo không làm tròn chức năng 
vì hai điểm: 


- Một là: Đường lối không thích ứng với thời đại. 

- Hai là: Các vị lãnh đạo tỉnh thân đã hướng hoạt động về 
củng cố giáo quyền hơn là phục vụ xã hội và nhân sinh. 

Về mặt đường lối, vài tôn giáo lớn vẫn còn duy trì tính cách 
độc tôn, kèm theo việc thực thi một số giáo luật lỗi thời đã 
áp dụng từ hàng ngàn năm trước khiến con người thời đại, 
với kiến thức khoa học ngày nay và tinh thần tự do tư tưởng 
thấy không thể chấp nhận được. 

Về mặt các vị lãnh đạo tinh thần thì phân đông muốn bảo vệ 
cơ sở, bành trướng tổ chức, củng cố giáo quyền, nên các tín 
đồ trở thành công cụ để thực hiện mục đích trên, khiến mất 
đi ý nghĩa "Đạo lập ra để phụng sự Đời". 

Qua những nhận xét về hiện trạng các tôn giáo vào thời 
điểm này, nay ta thử tìm hiểu xem nhu cầu tâm linh của 
nhân loại bước vào Thế Kỷ mới đòi hỏi những gì? 

Muốn trả lời câu hỏi này, ta phải nhìn vào thế giới, vì các 
nhu cầu tỉnh thân đều phát xuất từ con người trong môi 
trường sống phù hợp với từng giai đoạn. Thế giới vào Thế Kỷ 
21 này đang hình thành một trật tự mới, với ba đặc trưng. 
Thứ nhất: Một cuộc cách mạng tin học đang diễn tiến. 

Thứ hai: Một sự phân tích sâu xa về con người qua các tìm 
tòi về "Gene" và "DNA" cùng "Nhân bản vô tính" nhằm 
chuyển đổi và kéo dài đời sống con người. 

Thứ ba: Hướng đến toàn cầu hóa về nhiều mặt trước hết về 
kinh tế. 

Muốn phát huy được những điểm trên thì cần phải có một 
thế giới "an bình và hợp tác". Tất cả những điểm trên đều 
nhắm xây dựng một thế giới tiến bộ nhưng thiên về vật 


chất, nên cần bổ túc về mặt tinh thần, đó là vai trò đòi hỏi ở 
tôn giáo. Nhân loại ngày nay cần có một nhu cầu tâm linh 
hợp với thời đại để quân bình cuộc sống nghĩa là một nhu 
cầu phát triển tốt đẹp cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây là 
một nhu cầu cấp thiết và sống còn của nhân loại hôm nay 
để đối phó với bất an, để có hòa bình thực sự và để phát 
triển vẹn toàn. Một vĩ nhân thế giới trong Thế Kỷ 20 mà ai 
cũng biết, đó là nhà Bác Học Albert Einstein đã nhận xét về 
vấn đề tôn giáo của Thế Kỷ 21 với những lời lẽ như sau: "Tôn 
giáo tương lai sẽ là một tôn giáo chung cho cả vũ trụ, tôn 
giáo này phải vượt lên trên một Thượng Đế cá thể và tránh 
những giáo điều cùng lý thuyết. Bao gồm cả thiên nhiên và 
tinh thân, nó phải được dựa trên cơ sở một tôn giáo mang 
tính thực nghiệm về mọi sự vật, cả tự nhiên và tinh thần 
trong sự hợp nhất viên mãn, Đạo Phật đáp ứng được những 
điều mô tả trên." 

Qua lời phát biểu trên ta thấy nổi lên ba điểm đối với một 
tôn giáo cho thời đại mới, đó là: 

Thứ nhất: Tôn giáo này là một tôn giáo chung với ba đặc 
điểm: 

- Không nặng về giáo điều 

- Không chỉ là lý thuyết 

- Không chấp nhận một Thượng Đế độc tôn 

Thứ hai: Tôn giáo này phải dựa trên cơ sở thực nghiệm và 
bao trùm mọi sự vật từ thiên nhiên đến tinh thần chứ không 
chỉ dành riêng cho con người. 

Thứ ba: Tôn giáo này phải là một thể duy nhất về ba mặt vật 
chất, tinh thần và sự sống. 


Qua sự phân tích trên, chúng ta thử tìm hiểu xem Phật Giáo 
đáp ứng được những gì cho thế giới mới. 

IV. SỰ CỔNG HIẾN CỦA PHẬT GIÁO CHO NHÂN LOẠI. 

- Từ hơn 25 thế kỷ nay, Phật Giáo đã đóng góp phần mình 
cho sự sống và nhân sinh, dù trải qua nhiều thăng trầm 
nhưng mục đích vì nhân sinh và cứu độ chúng sinh vẫn 
không thay đổi. Nói về nhân sinh tức là sự sống của con 
người thì vấn đề có quan niệm sống đứng đắn là điều quan 
trọng, điều này đã được giáo lý nhà Phật dạy trong "Bát 
Chánh Đạo". Trên địa cầu này, nhân loại rất đa dạng gồm 
nhiều chủng tộc, nhiều sắc dân, mỗi thứ đều có một truyền 
thống, một nếp sống và tư duy khác biệt. Tôn giáo không 
thể đến với họ bằng những giáo điều bắt buộc, với một niềm 
tin đóng khung, rồi đòi hỏi người ta theo đúng như thế để 
mở mang tín ngưỡng của mình. Một số tôn giáo đã đi theo 
con đường này nên họ đi truyền giáo bằng bạo lực hoặc 
bằng mua chuộc. Phật Giáo không đi theo hướng đó mà đến 
bất cứ đâu cũng từ từ hội nhập với con người tại chỗ, rồi 
chấp nhận những điều dị biệt của họ để rồi dẫn họ đến chỗ 
hòa đồng, đến chỗ đồng nhất về sự sống, về chân lý sống 
mà không áp đặt hay mua chuộc. 

ở Đó là sự cống hiến thứ nhất của Phật Giáo cho loài người 
về "Chân lý sống hay quan niệm sống" dẫn đến an vui, hạnh 
phúc. 

ở Cống hiến thứ hai của Phật Giáo là "Tình thương bao la đi 
cùng với sự bình đẳng không phân biệt" dẫn đến hòa bình 
thực sự cho con người. Chỉ có tình thương và tâm bình mới 
dẹp được tranh chấp, vì "Tâm Bình Thế Giới Bình" đó là lời 


dạy của Đức Phật như một chân lý ngàn đời. Tôn giáo nào 
chỉ cho tín đồ đến Thánh Địa, đến chỗ linh thiêng hay nơi 
thờ phụng lớn để cầu hòa bình mà trong lòng những kẻ cầu 
xin đó đầy những độc tôn, mưu tính, tham lam, tranh chấp, 
khinh mạn v.v... thì đó chỉ là hình thức bề ngoài, lừa dối, 
không bao giờ hòa bình đến cả. 

ở Cống hiến thứ ba của Phật Giáo cho nhân loại là "Tinh 
thần nhân bản và sự tự do đích thực". Phật Giáo chủ trương 
"Con người làm chủ vận mạng của mình" chứ không do một 
thế lực thần quyền nào quyết định cả. Đạo Phật mới chính là 
"Đạo của con người, vì con người và đem lại hạnh phúc thực 
sự cho con người". Chỉ Đạo Phật mới mang "tính nhân bản" 
đúng nghĩa của nó, Đạo Phật không chỉ đề cao con người mà 
còn làm thăng hoa con người lên với linh năng của nó tức là 
Trí Tuệ. Về mặt tự do thì những thứ tự do mà ngày nay nhân 
loại đề cao chỉ là những tự do thuộc về mặt quan hệ xã hội. 
Trong Đạo Phật không những có đủ những tự do đó mà còn 
phát huy tự do Tâm Linh để phong phú đời sống nội tâm con 
người. 

Cống hiến thứ tư của Phật Giáo cho nhân loại là "Tinh thần 
đồng nhất, trong tương quan hòa hợp". Trong quan điểm 
nhận thức của Phật Giáo có hai điểm quan trọng mà người 
Phật tử thường được nghe nói, đó là 

Thứ nhất: "Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia 
không" nói lên sự tương quan, tương liên và hòa đồng của 
vạn vật, con người và vũ trụ. 

Thứ hai: "Một là tất cả, tất cả là một" nói lên cái nhìn đồng 
nhất thể trong chiều sâu của vũ trụ và nhân sinh. Ngoài bốn 


cống hiến nổi bật này, Phật Giáo còn cả trăm ngàn những 
cống hiến khác mà trong phạm vi bài này không kể hết 
được. Bây giờ, xin chuyển qua nhận xét về triển vọng phát 
triển tương lai của Phật Giáo trong thời gian tới. 

V. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TRONG THẾ KỶ 
NÀY. 

- Tất cả những điều vừa được trình bày trong bài này đã dẫn 
ta đến một sự suy xét xem tôn giáo phải làm những gì để 
phát triển và tồn tại cùng nhân loại trong những ngày tới 
trên địa cầu này. Theo luật đào thải thì những gì không còn 
hợp thời sẽ đến một ngày nào đó cũng bị con người bỏ rơi, 
rồi thời gian xóa mất. May thay, Phật Giáo không bị rơi vào 
trường hợp này vì thời gian càng xích gần, không gian càng 
mở rộng, khoa học càng phát triển thì Phật Giáo vẫn còn 
đây, vững vàng như đỉnh Hymalaya và sáng rực như mặt trời 
trưa Hạ. Một lần nữa ta hãy nghe những lời nhận định của 
nhà Bác Học Albert Einstein. Ông viết: 

"Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với các nhu cầu 
của khoa học hiện đại thì đó là Phật Giáo. Phật Giáo không 
cần xét lại các quan điểm của mình để cập nhật hóa với 
những khám phá mới của khoa học. Phật Giáo không cần từ 
bỏ những quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, 
vì Phật Giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa 
học. Phật Giáo là chiếc cầu nối liền tôn giáo và những tư 
tưởng khoa học. Cây cầu Phật Giáo đã kích thích con người 
khám phá những tiềm năng lớn lao nằm sâu kín trong chính 
con người, và trong môi trường sống chung quanh. Phật 
Giáo, vượt thời gian và mãi mãi có giá trị." 


Vì là một nhà khoa học nên ông Einstein chỉ nói Phật Giáo là 
cây cầu nối liền tôn giáo với khoa học. Với nhãn quan của 
một người Phật tử tôi thấy Phật Giáo là cây cầu bắc ngay ở 
giữa chợ đời, để đưa tất cả chúng sinh qua con sông phiền 
não, khổ đau, sang đến bên bờ hạnh phúc và an lạc. Tôi xin 
nguyện được làm một thành phần bé nhỏ của cây câu đó, 
để phụng sự chúng sinh, để đền ơn Phật, cho đến ngày nào 
đó tất cả chúng sinh đều thành Phật hết. 

Qua những nhận xét của nhà Bác Học ta thấy được ba điều: 
- Một là Đạo Phật rất gần khoa học 

- Hai là Đạo Phật không bị lỗi thời 

- Ba là Thế Kỷ 21 và thời gian sắp tới là thời kỳ của Đạo Phật 
cùng con người hợp nhất và phát triển. 

Chỉ một lời phát biểu trên là đủ, dù tôi có viết cả ngàn trang 
sách cũng không bằng vài dòng của đoạn văn vừa trích dẫn. 
Nhưng, đây là nhìn về mặt lý còn về mặt sự tức là thực hành 
thì sao? 

Dưới đây là một vài sự kiện nói lên việc phát triển của Phật 
Giáo. Trước hết theo tác giả Ursula Gauthier viết trong Le 
Nouvel Observateur thì hiện nay có tới 5 triệu người Pháp 
theo Phật Giáo thuộc các phái Mật Tông Tây Tạng, phái 
Thiền Nhật Bản và phái Soka Gakai thuộc Nhật Liên Tông 
Nhật Bản. Ở Âu Châu hiện giờ nước nào cũng hầu như có 
các tu viện Phật Giáo. Mới đây báo chí vừa loan tin là Đức 
Đạt Lai Lạt Ma được các Phật tử Nga mời sang đó vào cuối 
tháng 3 này (24-3-2002). Một điểm khích lệ khác là vào 
tháng 1-2002 tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma cũng chủ tọa một buổi lễ với khoảng 300,000 Phật tử với 


30,000 Chư Tăng. Lại cũng tại Ấn Độ vào giữa năm 2001 
một buổi lễ quy y tập thể dự trù cho 1 triệu người được tổ 
chức nhưng sau chỉ có được 5 trăm ngàn về dự tại thị trấn 
Ambedkar gần Thủ Đô New Delhi Ấn Độ. Về những cá nhân 
người Mỹ theo Phật Giáo thì đặc biệt có bà Patricia Devoe 61 
tuổi là Mục Sư quản nhiệm một giáo phận Tin Lành dưới 
quyền bà có 52 Mục Sư và 12 nhà thờ. Bà bắt đầu làm quen 
với Đạo Phật từ tháng 10-1997 qua một Sư Cô người Mỹ là 
Ani Karin, năm 1998 bà dự một khóa học Phật Pháp do Đức 
Đạt Lai Lạt Ma hướng dẫn sau đó bà sang Scotland tu học 
Phật một năm. Đến tháng 6 năm 2000 bà phát nguyện xuất 
gia ở Kopan Monastery với Thiền Sư Lhundrup Sopa và được 
pháp danh là Lhundrup Chonyi. Ký giả phỏng vấn bà vì sao 
cải đạo thì bà trả lời: "Trong suốt 18 năm làm người hướng 
dẫn tinh thần bên Cơ Đốc Giáo Christian Church, niềm thao 
thức của tôi là tìm giải đáp về nỗi khổ và sự chết, nhưng 
không tìm được câu trả lời trong Cơ Đốc Giáo. Tôi đã tìm 
được giải đáp bên Phật Giáo nên mới xuất gia." 

Một Ni Sư khác người Mỹ là bà Chantal Carrerot hiện là Viện 
Trưởng Viện Phật Học International Mahayama Institute ở 
Lavaur Pháp, đã sang Johannesburg thủ đô Nam Phi để 
truyền giáo, ở đó bà đã cộng tác cùng hai Trung Tâm Phật 
Giáo là 

- Kargu Samye Dzong Center và 

- Lam Rim Buđhist Center. 

Qua vài mẩu chuyện cụ thể trên, nói lên sự phát triển của 
Phật Giáo hiện nay trên các châu lục. Để kết luận tôi xin 
mượn lời của ông Hamada Kashin người Nhật phát biểu 


trong bài tham luận của Hội Nghị về Phát Triển Phật Giáo 
vào Thế Kỷ 21 họp ngày 27-28 tháng 10-1995 tại Đài Loan 
như sau: "Chúng ta còn bị đe dọa bởi chiến tranh hạch tâm, 
ô nhiễm môi sinh, và các tranh chấp chủng tộc và tôn giáo. 
Tuy nhiên chúng ta không tuyệt vọng. Chúng ta vẫn cố gắng 
hết sức để thúc đẩy sự chuyển đổi giá trị và ý niệm về sự 
tương-lập, tùy thuộc lẫn nhau, để hướng tới việc sáng tạo 
một nền văn minh mới trong Thế Kỷ 21." 

Hy vọng rằng Thế Kỷ 21 là của Tôn Giáo và Hòa Bình mà 
Phật Giáo được đóng góp một phần không nhỏ. 

Cali, ngày 9-3-02 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: giaomua 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 30 tháng 12 năm 2004 


